Thầy Lương Trọng Minh - 
Vĩnh biệt! 


Huyền Nhung 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Thầy Lương _Trọng_Minh - Vĩnh biệt! 


Huyền Nhung 
Thây Lương Trọng Minh - Vĩnh biệt! 


Xin được post lên đây bài này như là một Tin Buồn để gởi 
đến quý vị Giáo Sư, quý Thân Thi Hữu và các Học Trò Cũ của 
Cố Giáo Sư Thi Sĩ Lương Trọng Minh. 

Trân trọng 

Vào khoảng cuối tháng Tư - hai ngàn lẻ năm, thật bất ngờ 
và rất vui mừng, tôi nhận được thư Thầy tôi - Giáo sư Lương 
Trọng Minh của trường Bồ Đề Qui Nhơn. 

Ép chặt phong thư vào hai lòng bàn tay, tôi chưa vội mở ra 
đọc ngay vì tôi muốn lắng nghe niềm vui mừng trong tôi khi 
nhận được thư Thầy -- một Vị Thầy mà tôi hằng kính mến 
bấy lâu nay như bao vị Thầy Cô khác. Trong niềm vui mừng 
ấy, tôi cố nhớ lại dáng dấp và gương mặt Thầy cách đây 
mấy mươi năm. Dáng Thầy gầy gầy, bước đi khoan thai. Mái 
tóc Thầy buông trễ qua một bên trán trông giản dị lắm. 
Nước da Thầy trắng nhưng không hồng hào (có lẽ do đêm 
đêm Thầy mãi thao thức với Nàng Thơ của mình -- thảo nào 
thơ của Thầy hay là phải). Thây ít cười nhưng gương mặt lúc 
nào cũng tươi tắn. Đôi mắt “rất thơ” của Thầy có vẻ mơ 
màng sau cặp kính cận, trông nho nhã lắm. Tôi thử hình 
dung xem lúc này Thầy ra sao. Nhưng chịu thôi! Bốn mươi 
năm rồi chứ ít sao, Thầy và các học trò cũ của Thầy bị xa 
cách và bặt tin nhau. Chắc chắn là Thầy nay già lắm! Trong 
bài “Bị Đì” của tôi đăng trong Đặc San Liên Trường 2005 Qui 
Nhơn, tôi có viết chút ít kỷ niệm về Thầy tôi, và có đoạn: 
“Cách đây năm năm, một người Bạn Thơ của Thầy cho biết 


Thầy còn ở lại Việt Nam và về sống ở Đà nẵng là quê của 
Thầy. Nhưng thật đau lòng là vợ con Thầy không còn nữa vì 
đã mất tích cả trong chuyến vượt biên năm nào. Tôi xót xa 
thương nhớ Thầy vô vàn nhưng không biết an ủi Thầy cách 
nào, bối lễ người Bạn Thơ ấy cũng không có địa chỉ của 
Thầy. Ước mong những Vị nào biết được tin tức Thầy tôi làm 
ơn cho tôi biết với, xin cảm tạ trước”. 

Tôi nhờ anh tôi làm sao tìm cho ra số phone hoặc số nhà của 
Thầy. Ảnh nói là ảnh sẽ cố gắng tìm cho và tin chắc là sẽ tìm 
được. Tôi biết tính ảnh mà, hễ nói là làm và làm tận tình, 
làm đến nơi đến chốn. Phần tôi thì cứ nuôi hy vọng trong nỗi 
nóng lòng trông chờ... 

Khoảng tháng sau ảnh nói với tôi: 

- Có tin vui cho em rồi đó! 

- Tín vui gì vậy anh? - Tôi tò mò hỏi. 

- Thì tin vui về Thầy Lương Trọng Minh đó! 

- Vậy hả anh...! Thiệt hả anh...? - Tôi hăm hở hỏi tới tấp. 

- Thiệt chớ em! Em biết không, anh gọi phone cho các bạn 
anh vòng vòng từ Houston lên Wichita, xuống Portland rồi 
San Jose - từ đây anh may mắn có được số phone của một 
người bạn cũ cùng đơn vị với anh trước bảy-lăm, hiện ở 
Boston. Anh ấy là cháu rể của Thầy, kêu Thầy bằng cậu. Ảnh 
cho anh số phone của Thầy ở Đà Nẵng - Việt Nam... 

Sốt ruột vì muốn biết tình cảnh Thầy lúc này thế nào nên tôi 
hỏi xen vào: 

- Anh ấy có nói gia cảnh Thầy ra sao không anh? 

- À, ảnh còn nói thêm là Thầy đang bị đau tim khá nặng. Gia 
cảnh Thầy thật thương tâm. Vì đau tim lại thêm gia cảnh 


như thế nên Thầy buồn lắm; nếu phone reo Thầy cũng 
chẳng nhắc máy đâu. Mình có gọi thì phải kiên nhẫn mới 
may ra... 

- Vậy sao anh! - Tôi chép miệng - Em ghi lại số phone 
nghen! Cám ơn anh nhiều lắm! 

- Có gì đâu, em! À, mà mình nên gọi thăm Thầy càng sớm 
càng tốt nghen! 

- Vâng ạ! 

Tôi ghi lại số phone, rồi canh giờ canh giấc bên Việt Nam mà 
gọi Thầy, nhưng chuông vẫn chỉ reo và reo mà thôi. Nẵãn 
quá, tôi lại than thở với anh tôi. Ảnh nói, được rồi để ảnh 
tính. Vài hôm sau, ảnh hỏi được người bạn ấy ở Boston địa 
chỉ của Thầy cho tôi. Tôi vội viết thư vấn an sức khỏe và an 
ủi Thầy. Trong thư thăm Thầy tôi có kèm theo bài thơ này 
của tôi: 

Thơ cho Thầy 

Em vẫn biết Thầy tuổi đời cao lắm 

Nhịp thở Thầy cũng hòa với thời gian 

Còn ý chí Thầy cũng thật gian nan 

Không quên được - Thầy cũng muộn màng tuổi trẻ 

Thầy ơi đừng như thế mà hao mòn thân thể 

Hãy đợi chúng em những học trò cũ năm nao 

Trở về thăm và chúc tụng Thầy tuổi cao 

Phong độ nơi nào hỡi nhà thơ khiêm tốn 

Hãy đến với Thầy làn gió nhẹ như thơ 

Kính chúc Thầy hưởng một giấc mơ tuyệt đẹp! 

Và, dễ chừng hơn tháng sau tôi mới nhận được thư Thầy hồi 
âm. 


Mở thư ra xem, tôi chạnh lòng lắm vì nét chữ Thầy mảnh 
quá , mảnh như những sợi tơ giăng rải trên trang giấy - vậy 
là Thầy yếu lắm rồi! Dưới đây là thư Thầy gởi cho tôi: 

Đà nẵng, 18 - 3 - 2005 

Nhung mến, 

Sáng nay Thầy rất vui mừng khi nhận được thư của người 
học trò cũ phương xa. 

Thư đề ngày 28 - 2 - 05 (còn 10 ngày nữa là đủ một tháng, 
thư đi cũng nhanh). 

Thầy năm nay 73 xuân vàng, tuổi đời không cao lắm. Tuổi 
nghề 37 xuân sang trên bục giảng (Qui Nhơn 15 măm, Đà 
Nẵng 22 năm). 

Thơ của Nhung rất chân thành cho nên Thầy rất cảm động. 
Thơ trước tiên phải như thế, quý lắm! 

Thầy hay đi bất chợt vì bệnh tim cần phải thoáng, cho nên 
Nhung điện thoại không gặp Thầy, đừng trách Thầy nhé! 

Có hai bài thơ Thầy sáng tác năm 1976 học sinh rất thích. 
Khoảng tháng 6 - 2005 Thầy sẽ gởi tặng tập thơ (nhiều tác 
giả) Nhung đọc cho vui. 

Thầy nhớ ra Nhung rồi vì nhờ đôi dòng gợi nhớ của Nhung. 
Tuổi trẻ hướng về tương lai, người già thường hay nhớ về dĩ 
vãng, phải không Nhung? 

Cầu mong Nhung và gia đình khỏe mạnh. 

Thầy dừng bút nơi đây, lần sau viết dài. 

Thầy cám ơn Nhung! 

Tôi thì “mau nước mắt”, nên khi đọc thư Thầy tôi không sao 
cầm được nước mắt và những dòng chữ trên trang thư cứ 
mờ dần mờ dần. Trời ơi, Thầy bệnh nặng vậy sao, Thầy khổ 


vậy sao!? 

Tối đi làm về, tôi liền gọi điện thoại thăm Thầy. 

- A lô! 

Nghe có tiếng trả lời tôi mừng quá, hỏi ngay: 

- Dạ thưa, có phải nhà Thầy Minh không ạ? 

- Dạ phải! Dạ, xin lỗi, cô là ai? 

- Dạ thưa, tôi là Nhung, học trò cũ của Thầy. Xin cho tôi được 
nói chuyện với Thầy. 

- Thưa chị... Ba em... qua đời rồi! 

Như không tin vào tai mình, tôi lập bập hỏi lại: 

- Hả ...! Chị... chị... nói sao? Mà... mà... có đúng là nhà... 
nhà... Thầy... Minh... đấy không? 

- Dạ, thưa chị, đúng! Ba em... Thầy Minh đã ...mất rồi! 

Nỗi bàng hoàng ập đến, mặt đất dưới chân tôi như sụp 
xuống. Quá xúc động, giọng tôi lạc đi: 

- Trời...! Tôi... tôi... mới nhận được ...được... thư Thầy ... 
Thầy ... sáng nay mà! 

Phone bên kia chợt im lặng - cái im lặng nặng nề quá! Rồi 
tôi nghe có tiếng nấc tức tưởi trong phone. Ruột gan tôi lúc 
này hoang mang rối bời lắm, hai hàng nước mắt tôi lặng lẽ 
trôi dài xuống. Tôi định bụng là sẽ vấn an sức khỏe, an ủi và 
xin phép Thầy cho tôi được gởi chút ít tiền để phụ giúp gia 
đình Thầy. “Mhưng trời ơi, nay Thầy còn đâu! Thầy đã bỏ tụi 
em mà ởi xa mất rồi!”. Anh tôi đã nói đúng: “... mình nên 
gọi thăm Thầy càng sớm càng tốt nghen!”. Tôi có gọi đấy 
chứ - gọi nhiều lần lắm mà - nhưng Thầy có ở nhà đâu mà 
nhắc phone. “Thưa Thầy! Em thành thật xin lỗi Thầy vì em 
biết tín Thầy quá muộn! Vậy là tháng 6 năm này, Thầy đâu 


có gởi cho em tập thơ của nhiều tác giả được, phải 
không!?”. 

- A lô! Chị còn đó không? 

- Dạ, em còn đây! 

- Thưa, Thầy mất ngày nào vậy? 

- Dạ, ngày Chín tháng Tư dương lịch 

- Cám ơn chị. Xin cho tôi gởi lời chia buồn cùng chị và tang 
quyến. 

- Dạ, xin thay mặt gia đình, em cám ơn chị nhiều lắm! 

Tôi nghẹn ngào, không thể nói thêm lời nào nữa, chào tạm 
biệt rồi tắt phone. 

Đêm đó, không tài nào tôi ngủ được! 


“Kính thưa Thầy, lần về quê nhà tới đây, em sẽ ra thăm gia 
đình Thầy, viếng mộ phần Thầy và em sẽ thắp ba nén 
hương để cầu xin Trời Phật phù hộ cho hương hồn Thầy luôn 
được siêu thoát và thanh thảng nơi cõi Phật. Ở nơi này em 
cũng đang cầu xin cho Thầy như thế, Thầy ơi!”. 

Thưa quý Thầy Cô và các Bạn, 

Trong thư Thầy gởi cho tôi có kèm hai bài thơ Thầy sáng tác 
năm 1976 học sinh rất thích, tôi xin ghi lại đây để quý Thầy 
Cô cùng các Bạn xem và tưởng nhớ đến Cố Giáo Sư Thi Sĩ 
Lương Trọng Minh tài hoa, khiêm tốn và hiền hòa. 


Phải không em 

Như mai nở trên cành 

bỗng nhiên em thấy đó ... mùa xuân 
Thời gian không là gì 


sao em sợ thế? 

Tàn phá dung nhan hay tấm lòng cao thượng? 
Cả hai còn một. 

Phải không em? 

Mai chỉ nở có một lần 

mà lòng em vẫn bốn mùa tươi thắm 

như đất trời biển cả bao dung 


Dấu hỏi vây quanh 

Cánh chim mỏi 

biết đâu tìm tổ ấm 

Tuổi tuy già 

lòng tươi trẻ dài lâu? 

Quên làm sao được mối tình đầu 
Em đã chết trong lòng anh vẫn sống 
Tình ái đó như hình với bóng 

Hình đến rồi bóng vội đi lui 

Hình đã ởi bóng lại ngậm ngùi 

đâu thấy người xưa, luyến nhớ? 

Dĩ vãng đẹp chập chờn hiện tại 

Và tương lai trước mặt, sau lưng 
Mới gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Quen thân lắm tưởng chừng xa lạ? 
Tuy nhỏ bé nhưng vô cùng cao cả 
Không trầu cau vẫn nghĩa vợ chồng 
Gừng tuy cay, muối tuy mặn... 
lrăm năm 

Hôn thú ấy trong lòng em ký nhận? 


Mới yêu nhau như có gì lỗi hẹn 

Tình thản nhiên nhưng sóng gió bão bùng 

Có ý gì trong ấy không em 

Sự việc vẫn bình thường trôi chảy? 

Tuổi ấu thơ có bao giờ được thấy 

Đến hai lần giáp mặt với đôi ta 

Đẹp tuyệt vời như bản tình ca... 

Ở trong đó có em, có anh, và có tất cả? 

Phải không em, hỡi người yêu xa 

Đã quen thân từ thuở ban đầu? 

*x% % 

Thưa Thầy, 

Thầy vĩnh viễn ra đi đã để lại nỗi mất mát lớn lao không 
những cho gia đình mà còn cho quý Thân Thi HữỮu và các 
Học Trò Cũ của Thầy nữa. Em xin gởi đến Thầy vài cảm nghĩ 
thô thiển của em dưới đây: 

Muộn màng giọt lệ khóc Thầy, 

Thương thương tiếc tiếc một đời với thơ. 

Thân xác Thầy nằm trong lòng đất lạnh, 

“Nàng Thơ” Thầy vẫn nóng hổi bay xa, 

được nâng níu bỡi những ngón tay ngà 

trên trang giấy 

và trong lòng người yêu thơ muôn thuở. 

Huyền Nhung 

(San Jose 10/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Le Huy 

Nguồn: Le Huy 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 15 tháng 12 năm 2005 


